Vì sao thiết bị camera gia đình ngày càng được 
nhiêu người ưa chuộng? 


Nhu cầu về thiết bị camera gia đình ngày nay Trong những năm gần đây, nhu cầu sử 
dụng các thiết bị camera ngày càng được nhiều người quan tâm và chú trọng. Camera 
được gắn với nhiều mục đích khác nhau. Không chỉ được sử dụng trong môi trường 
công cộng như giao thông, bệnh viện, trường học,... camera còn được ứng dụng 


rộng rãi trong gia đình. 


VÌ SAO CÁC THIẾT BỊ 


CAMERA GIA ĐÌNH 


NGÀY CÀNG ĐƯỢC ƯA CHUỘNG? 


\/[=gx=4E 


telecom 


Xã hội ngày nay đầy bộn bề, nhiều gia đình không lo trộm cắp nên đã chọn lắp đặt 
camera giám sát tại nhà, không chỉ có thể giám sát an ninh mà còn có thể bảo vệ an 
toàn tài sản, giám sát các hoạt động trong gia đình, đặc biệt là người già và trẻ em. 
Chính vì vậy, hàng loạt các thiết bị camera gia đình đa dạng về mẫu mã, tính năng, 
cách sử dụng,... được tung ra thị trường nhằm phục vụ nhu cầu ngày cảng cao của 
người tiêu dùng. Nếu bạn còn đang loay hoay chưa biết lắp đặt camera cho gia đình 


mình thì đừng bỏ cuộc 


Lợi Ích Nồi Bật Của Việc Lắp Đặt Camera Gia Đình Có lẽ nhiều người đã nhiều lần 
nghĩ liệu camera gia đình có ảnh hưởng gì đến nhu cầu ngày càng tăng đối với thiết 
bị giám sát như vậy hay không. Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi sẽ đưa ra những lợi 
ích nỗi bật của việc lắp đặt hệ thống camera gia đình như sau: Hệ thống camera giám 
sát rất dễ sử dụng Điều quan trọng nhất là sử dụng công nghệ phù hợp với bạn và lối 
sống của bạn. Hầu hết các công ty, đơn vị cung cấp thiết bị video gia đình sẽ hỗ trợ 
lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, bảo trì hệ thống cho bạn. Tức là sau khi đã được hãng 
hoặc thiết bị hỗ trợ cài đặt xong, bạn chỉ cần dùng phần mềm hoặc ứng dụng có sẵn 
trên máy tính hoặc smartphone đề xem nguồn cấp dữ liệu. Video cũng vậy. Lắp đặt 
camera giám sát để tăng cường an ninh gia đình Camera an ninh gia đình có nhiều 
dạng, chắng hạn như thiết bị thông minh thông báo cho bạn khi ai đó mở cửa có cài 
đặt ứng dụng hoặc tự động mở cửa số cảnh báo cho cảnh sát biết về việc bị người lạ 
đột nhập. 

Camera gia đình còn giúp ghi lại toàn bộ tình hình thực tế trong ngôi nhà của bạn và 
khu vực xung quanh ngôi nhà. Vì vậy, đây sẽ là bằng chứng rất hữu ích mà bạn có 
thể cung cấp cho cảnh sát đề tìm ra tên trộm nhanh chóng và dễ dàng hơn. Camera 
giám sát giúp bạn kiểm soát trẻ nhỏ, thú cưng Mặc dù lắp đặt camera giám sát là một 
trong những giải pháp an ninh, nhưng bạn cũng có thể sử dụng nó để kiểm tra và 
giám sát gia đình, con cái và vật nuôi của mình khi bạn không ở nhà. Vì hầu hết các 
nguồn cấp đữ liệu có thể được truyền trực tuyến đến thiết bị điện thoại thông minh 
có kết nối internet, bạn có thê biết thú cưng của mình đang làm gì hoặc liệu con bạn 
có đang chơi một trò chơi an toàn hay không. Không. Hệ thống camera giám sát, 
theo dõi giúp gia đình bạn an tâm và yên tâm hơn khi ra về. Giám sát ngôi nhà của 
bạn mọi lúc, mọi nơi Với sự phát triển không ngừng của thời đại công nghệ 4.0, bạn 
sẽ dễ đàng quan sát mọi chuyên động diễn ra tại nhà hơn. 

Miễn là bạn đã cài đặt phần mềm và ứng dụng trên máy tính hoặc điện thoại thông 


minh của mình và được kêt nôi với Internet. Các hình ảnh được kêt nôi từ máy ảnh 


sau đó sẽ được tải trực tiếp lên miền của riêng bạn. Miền riêng này chắc chăn là an 
toàn nhất và chỉ những người có tài khoản (bao gồm tên người dùng và mật khẩu) 
mới có thê xem được. Ngoài ra công ty, đơn vị cung cấp, lắp đặt camera quan sát 
video có nhiều chức năng như gửi video feed đến điện thoại di động, laptop, ipad 
của bạn. Một cảnh báo an ninh theo sau. Đó là lý do tại sao bạn có thể dễ dàng cập 
nhật những gì đang diễn ra trong nhà khi bạn đi vắng. Camera Gia Đình Viettel - 
Giải Pháp Camera An Ninh Gia Đình Tốt Nhất Nhận thức được tầm quan trọng của 
thiết bị camera gia đình đối với cuộc sống của con người, Viettel đã cho ra đời sản 
phẩm camera gia đình tích hợp những tính năng ưu việt nhất hiện nay. Sản phẩm 
nảy mang đến những ưu điểm vượt trội cho người dùng Viettel như: 


Xem chỉ tiết tại: 


hftps://viettel.vn/tin-tuc/tfin-dich-vu/vi-sao-cac-thiet-bi-camera-øia-dinh-nøay- 


cansg-duoc-ua-chuong/10566708 


